Biên soạn và tổng hợp: SlimCRM.vn 


NỘI DUNG 


1. Nguyên tắc và nền tảng của DISC 

2. Phân tích chỉ tiết từng phong cách trong DiSC 

äs. _ Tối đa hóa hiệu quả bán hàng bằng cách điều chỉnh hành vi 
+. Sơ đồ hướng dẫn tiếp cận khách hàng 


XS SlimCECRM | SlimCRM.vn - Phần mềm quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ 


Nguyên tắc và nền tảng về DISC 


XS SỊ mERM | SlimCRM.vn - Phần mềm quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ 


Nguyên tắc và nền tảng của DiSC 


DISC là công cụ xác định tính cách của một người bằng cách quan sát hành vi 

e _ Tất cả các kiểu DiSC đều có giá trị như nhau và mỗi người là sự pha trộn của tất cả bốn 
phong cách. 

e Phong cách DiSC của bạn bị ảnh hưởng bởi khác các yếu tố như kinh nghiệm sống, 
giáo dục, và quá trình trưởng thành. 

e _ Hiểu bản thân là bước đầu tiên giúp bạn làm việc hiệu quả hơn với người khác. 

e _ Tìm hiểu phong cách DiSC của người đối diện sẽ giúp bạn nắm rõ các ưu tiên và thách 
thức khi làm việc với họ 

e _ Bạn có thể cải thiện chất lượng quá trình tương tác với khách hàng bằng DiSC để xây 


dựng mối quan hệ hiệu quả. 


XS SlimCGRM | SlimCRM.vn - Phần mềm quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ 


Dominanee - Thống lĩnh 


Chủ động 

Hướng tới kết quả 
Chắc chắn 

Ý chí mạnh mẽ 
Tự tin 


Conscientiousness - Kỷ luật 


Tư duy phân tích 
Kín đáo 

Thận trọng 
Chính xác 


Tính hệ thống 


Tổng quan về mô hình DISC 


⁄# SlimCRM 


Influence - Ảnh hưởng 


Hướng ngoai 
Nhiệt tình 

Lạc quan 

Năng lượng cao 
Sáng tạo 


Steadiness - Kiên định 


Bình tĩnh 

Có trách nhiệm 
Kiên nhẫn 
Khiêm tốn 

Có tài ứng biến 


Mô hình DiSC là gồm bốn kiểu cơ bản: D - ¡ -S - Ô. Mỗi kiểu được chia thành ba vùng. Tổng 
cộng sẽ có 12 vùng khác nhau - mỗi điểm chấm đen tương ứng với tính cách mỗi người. 


Ví dụ: Nhân viên Sales thuộc phong cách CD 


e Dấu chấm đang nằm trong khu vực C và gần đường biên 
giói khu vực D, bạn sẽ thuộc phong cách CD. 

e Mỗi người đều có sự pha trộn của cả bốn phong cách, 
nhưng hầu hết họ có xu hướng tập trung vào một hoặc 
hai phong cách. 

e Không có vị trí nào tốt nhất. Tất cả các kiểu DiSC đều 
bằng nhau và có giá trị theo cách riêng. 


Ba) Cùng làm rõ hơn các đặc điểm tâm lý của một nhân viên bán hàng thuộc phong cách CD qua 3 điểm sau: 


{ Điểm số 1} Những ưu tiên khi bán hàng Z# SlimCRM 


Thể hiện năng lực 


Hành động 


Bạn thẳng thắn và tự tin trong các tình huống bán hàng bằng am hiểu về 
doanh nghiệp và những gì đang bán. Bạn có thể kiểm soát các cuộc thảo 
luận để giúp khách hàng đi đến kết luận hợp lý 

Đảm bảo chất lượng 

Bạn trình bày rằng sản phẩm vượt trội như thế nào dựa trên sự thật và dữ 
liệu. Đảm bảo chất lượng rất quan trọng nên bạn làm hết sức mình để 


Í :Mối quan hệ 
thuyết phục khách hàng về giá trị sản phẩm h 


Nhấn vào kết quả đạt được 

Bạn nhấn mạnh cách mà sản phẩm sẽ tác động đến mục tiêu chính của 
khách hàng. Bạn luôn tập trung vào thực tế và mục tiêu hợp lý. Bạn cho 
khách hàng thấy chính xác sản phẩm sẽ giúp họ có được kết quả ấn tượng 
mà họ muốn. 


Độ tin cậy 
Độ tin cậy cao 


Bạn khuyến khích khách hàng đặt câu hỏi và sẵn sàng cung cấp bằng chứng cần thiết để tăng tin cậy về tính bảo mật về những gì cung 
cấp. Bạn cố gắng cho mọi người thấy khi làm việc bạn là đối tác đáng tin cậy. 


{ Điểm số 2 } Thế manh khi bán hàng S# SlimCRM 


Năng lực Chất lượng Độ tỉn cậy 


‹ Lên trước kịch bản để tránh 
những điều bất ngờ khi gặp khách 
hàng. 


- Tìm kiếm thông tin để hiểu « Không lãng phí thời gian của ‹ Xử lý khiếu nại về chất lượng sản 


khách hàng và nhu cầu của họ phẩm dựa trên dữ liệu và bằng 
- Có đủ hiểu biết và sự tự tin. 


‹ Sẵn lòng giải đáp mọi câu hỏi từ 


khách hàng cho những thảo luận 


nhỏ chứng. 


« Luôn theo sát và tập trung khi - Làm việc có trật tự và tổ chức - Sẵn sàng hỗ trợ khách nếu mọi 


khách hàng. thảo luận ‹ Bám sát thực tế về các vấn đề việc không diễn ra theo đúng kế 


« Mọi người thấy bạn có khả năng ¡ s Nhanh chóng tìm ra kết nối giữa ¡ của khách hàng. hoạch. 


đáp ứng nhu cầu của họ. nhu cầu của khách hàng và sản - Theo dõi cần thận các chỉ tiết ‹ Nhấn mạnh sự tin cậy của sản 


- Không cho phép cảm xúc cá phẩm/ dịch vụ. phẩm. 
nhân ảnh hưởng khi thuyết trình 


bán hàng. 


quan trọng. 


» Kiên trì và quyết đoán trong việc ¡ s Tránh đưa ra những tuyên bố kỳ ‹ Không hứa hẹn nhiều hơn những 


đảm bảo thỏa thuận. quặc hoặc cường điệu hóa lời đề gì có thể cung cấp. 


«öïiúp khách hàng tập trung vào nghị. « Mọi người cảm thấy tôi trung 


kết quả. » Luôn tìm kiếm câu trả lời hợp lý thực và đáng tin cậy. 


cho câu hỏi của khách hàng. - Làm việc chăm chỉ để cung cấp 
một sản phẩm hoặc dịch vụ an 


toàn. 


⁄# SlimCRM 


{ Điểm số 5 } THÁCH THỨC khi bán hàng 


Hành động Mối quan hệ Sự nhiệt tình 


‹ Đôi khi có thể tỏ ra xa cách hoặc xa cách 
với khách hàng. 
- Có thể đi sâu vào các phân tích dài gây 


‹ Đôi khi thực hiện quá trình mất thời gian s Có thể bỏ qua những nỗ lực của khách 


- Tiếp cận trò chuyện với khách hàng theo__. hàng để hiểu về mình. 


cách quá logic. ‹ Có thể bỏ qua việc thiết lập mối quan hệ 


‹ Có thể bị sa lầy vào chỉ tiết cụ thể. cá nhân với khách hàng. nhàm chán hoặc gây nhầm lẫn cho khách 


- Không làm nổi bật các khía cạnh sáng tạo | s Gặp khó khăn khi đọc ngôn ngữ cơ thể hàng. 


của sản phẩm / dịch vụ hoặc tâm trạng của khách hàng. - Bạn có thể nhấn mạnh sự thật và số liệu 


‹ Cung cấp quá nhiều thông tin không liên _' s Đôi khi lơ là việc đồng cảm với khách hơn là trực giác và đam mê. 
- Có thể đi qua như bi quan hoặc hoài nghi. 
„ Có thể. khiến khách hàng không hào 


hứng với sản phẩm 


quan. hàng. 

‹ Có thể trở nên thiếu kiên nhẫn với cuộc 
nói chuyện nhỏ hoặc sự thiếu quyết đoán 
của khách hàng. 


2 Phân tích chỉ tiết từng phong cách trong DiSC 


XS SỊ mERM | SlimCRM.vn - Phần mềm quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ 


Thông trị Hoạt động 
Tốc độ nhanh 

` „ _ ¬- : : _ Quả quyết 

Ưu tiên: Hướng đến kết quả, hành động nhanh, coi trọng năng lực Năng động 


HN SG Ạ Ni 5 ty : : ¬ Dũng cảm 
Thúc đây bởi: (uyên lực và làm chủ, cạnh tranh, chiến tháng, thành công 


Nỗi sợ: Mất kiểm soát, suy giảm lợi thế, dễ bị tổn thương ^^ 
Dấu hiệu nhận biết: Tự tin,làm chủ, mạnh mẽ, sẵn sàng chấp nhận rủi ro 


Hạn chế: Thiếu quan tâm đến người khác, ít kiên nhẫn, đôi khi vô cảm 


Đặt câu hỏi 


Tập trung vào logic 
Mục tiêu < 
Nghỉ ngờ 


Thách thức 


Kỷ luật 


Ưu tiên: Đảm bảo chất lượng, sự tin cậy, coi trọng năng lực 


Thúc đẩy bởi: Cơ hội sử dụng chuyên môn hoặc đạt được kiến thức, sự `⁄ 
chú ý chất lượng 
Sơ hãi: Bị chỉ trích, sự bất cẩn, sai phạm Chu đáo 
_.. Sex eÐe AI Ê ta ¬. S. "`. Nhịp độ vừa phải 
Dầu hiệu nhận biết: Độ chính xác, tính phân tích, hoài nghi, thận trọng, Điềm tĩnh 
_ Có phương pháp 
bình tinh Cẩn thận 


Hạn chế: Sự chỉ trích, , cô lập bản thân 


Ảnh hưởng 
Ưu tiên: Sự nhiệt tình, chủ động, xây dựng mối quan hệ 
Thúc đẩy bởi: Sự công nhận từ xã hội, mối quan hệ thân thiện 
Nỗi sợ: Từ chối xã hội, sự từ chối, mất mát ảnh hưởng, bị phót lờ 
Dấu hiệu nhận biết: Sự thu hút, nhiệt tình, hòa đồng, lạc quan, nói nhiều 


Hạn chế: Bốc đồng, thiếu kiên trì, hời hợt, vô tổ chức 


Chấp nhận 
Tập trung vào con người 
Thông cảm 
Tiếp nhận 
Đồng ý .^ ° 
Kiên định 


Ưu tiên: Sự chân thành, tin cậy, xây dựng các mối quan hệ 

Thúc đẩy bởi: môi trường ổn định, chân thành, đánh giá cao, hợp 
tác, cơ hội để giúp đỡ 

Sợ hãi: Bất ổn định, hay thay đổi, mất hòa đồng, bị xúc phạm 

Dấu hiệu nhận biết: Tính kiên nhẫn, hoạt động nhóm tốt, tiếp cận 
bình tĩnh, lắng nghe tốt, khiêm tốn 

Hạn chế: Dễ dãi, xu hướng ít thay đổi, thiếu quyết đoán 


Phong cách D (Thống lĩnh) 


Những khách hàng thuộc phong 
cách D có nhịp độ nhanh & 
thẳng thắn và đặt câu hỏi & hoài 
nghỉ. 


ở SlinCRM 


- Phong thái quyết đoán, 
nghiêm túc hướng đến kết 
quả 

- Tốc độ nhanh, định hướng 
hành động 

-Cách nói thẳng thắn 

- Sẵn sàng chấp nhận rủi ro 
- Theo chủ nghĩa hoài nghi 
- Thiếu kiên nhẫn với cuộc 
nói chuyện nhỏ 

- Hay muốn kiểm soát các 
cuộc thảo luận 

- Cách tiếp cận cứng rắn 

- Phong cách nhanh nhẹn, 
quyết đoán 


Yếu tố tác động 


- Họ quan tâm đến kết 
quả cuối cùng 

- Luôn Hành động 
nhanh và thúc đẩy mọi 
thứ về phía trước 

- Họ mong đợi từ một 
nhân viên bán hàng có 
năng lực 


Nhân viên bán hàng cần điều chỉnh 
hành vi ra sao? 


Giải quyết nhu cầu “có được kết quả 
ngay” 

‹ Cung cấp cho họ nhiều lựa chọn. 

- Thể hiện mong muốn giúp họ có được 
kết quả ngay lập tức. 

- Chứng minh làm thế nào đề nghị có thể 
cải thiện vấn đề, nỗi đau của họ 

Hướng tói hành động dứt khoát 


Vào ngay vấn đề. 


- Tạo ra một tốc độ khẩn cấp, nhanh chóng. 
« Hãy ngắn gọn nhất có thể. 

Chúng minh năng lực 

Có được sự tôn trọng bằng cách tỏ ra tự 
tin. 

- Hãy thẳng thắn khi thích hợp. 

- Thể hiện sự tôn trọng đối với thẩm 
quyềncủa họ 


Phong cách I (Ảnh hưởng) 


Những khách hàng có xu 
hướng về ¡ đều có nhịp độ 
nhanh & thẳng thắn và 
chấp nhận & nồng nhiệt. 


⁄# SlinCRM 


- Cách tiếp cận lạc quan và 
nhiệt tình 

- Phong thái thân thiện 

- Dựa vào trực giác hoặc bản 
năng 

- Tốc độ nhanh, định hướng 
hành động 

- Quan tâm việc hình thành 
các mối quan hệ cá nhân 
-Cân nhắc về những cảm xúc 
khác 

-Thích thú gặp gõ những 
người mới 

-Có xu hướng thích những 
cuộc trò chuyện nhỏ 

-Sẵn sàng thử những ý tưởng 
sáng tạo hoặc đột phá 


Yếu tố tác động 


- Họ mong đợi sự 
nhiệt tình và hứng thú 
- Mong đợi những mối 
quan hệ thân thiện và 
đáng tin cậy 

- Họ mong đợi hành 
động nhanh chóng và 


tác động ngay lập tức 


Cách thích ứng 


Thể hiện sự nhiệt tình 

- Tận dụng sự lạc quan tự nhiên của họ. 

» Cho phép họ bày tỏ suy nghĩ của mình. 

» Tránh trở nên tiêu cực hoặc bï quan, làm 
giảm nhiệt tình của họ 

Hướng tới hành động hiệu quả 

- Hạn chế cung cấp nhiều chỉ tiết hơn mức 
cần thiết. 

- Tránh trình bày quá nhiều phân tích. 

- Tạo sự phấn khích về những thay đổi, tiềm 
năng sản phẩm mang lại. 

Xây dựng mối quan hệ tích cực 

‹ Đặt câu hỏi ngẫu nhiên, kết thúc mở cho 
phép họ nói và kể câu chuyện của họ. 

« Trả lồi câu hỏi của họ về bạn, nếu thích hợp, 
trước khi quay lại với việc bán hàng 

- Tìm cách để làm cho cuộc nói chuyện nhỏ 
liên quan đến giao dịch bán hàng 


Dấu hiệu 


» Cách nói nhẹ nhàng hơn 

» Tốc độ vừa phải, có phương 
pháp 

- Kỹ năng lắng nghe chăm chú, 


kiên nhẫn 
» Bình tĩnh, thái độ hòa nhã 
« Khiêm tốn và tiết chế 


S 


- Hay miễn cưỡng những quyết 
định nhanh chóng 

« Thận trọng hoặc do dự khi 
đưa ra quyết định 

Những khách hàng có xu. - Tính khí thất thường 

- Lảng tránh thay đổi 


Phong cách S (Kiên định) 


hướng về S đều chấp nhận 
& nồng nhiệt và thận trọng 


& trầm ngâm 


⁄# SlinCRM 


Yếu tố tác động 


« Họ mong đợi sự chân 
thành và cách tiếp cận 
tự nhiên 

« Họ mong đợi nhân 
viên bán hàng với lời đề 
nghị đáng tin cậy 

- Họ mong đợi một mối 
quan hệ đáng tin cậy 


Cách thích ứng 


Giải quyết nhu cầu về sự chân thành 
« Cho thấy rằng bạn đồng cảm với các vấn đề 
của họ. 

» Làm rõ những nghỉ ngờ của họ và giải quyết 
chúng 

- Thể hiện rằng bạn sẵn sàng lắng nghe. 


Xây dựng mối quan hệ thân thiết 

- Đáp lại những nỗ lực của họ để làm quen với 
bạn, ở mức độ mà bạn cảm thấy thoải mái. 

« Đặt câu hỏi và cho họ không gian để nói 
chuyện. 

- Làm hết sức mình để kết nối với họ ở cấp độ cá 
nhân. 


Đảm bảo độ tin cậy 

« Cung cấp các dẫn chứng, chỉ tiết cụ thể khi 
thích hợp. 

- Thu hút sự chú ý của họ để đảm bảo, lời chứng 
thực hoặc vấn đề đã được bảo mật. 

» Cung cấp sự đảm bảo hỗ trợ trong và sau thỏa 
thuận. 


Phong cách € (Kỷ luật) 


Khách hàng có xu hướng về 
C đều đặt câu hỏi & hoài 
nghỉ và thận trọng & trầm 


ngâm. 


#2 SlinCRM 


Chuyên nghiệp, thậm 
chí thái độ khắc kỷ 

Tốc độ chậm, có 
phương pháp 

Dựa vào logic và lý trí 
Tránh biểu lộ cảm xúc 
Khó chịu vói những câu 
hỏi nhỏ hoặc câu hỏi cá 
nhân 

Chủ nghĩa hoài nghỉ 
Thận trọng khi đưa ra 
quyết định 

Tính chất riêng tư, dè 
dặt 

Mong muốn có những 
điều chính xác 

Quan tâm đến chỉ tiết 


Yếu tố tác động 


s® Họ mong đợi các sản 
phẩm và dịch vụ chất 
lượng cao 

® Họ mong đợi năng lực 
và chuyên môn từ nhân 
viên bán hàng 

® Họ mong đợi sự tin cậy 
và trách nhiệm 


Nhân viên bán hàng cần làm gì để 
thích ứng ? 


Nhấn mạnh chất lượng cao 

» Công nhận mối quan tâm của họ mà không 
gặp phải sự hung hăng hoặc phòng thủ. 

« Có càng nhiều chỉ tiết và sự kiện tcàng tốt. 
- Nhấn mạnh những lợi thế của sản phẩm 
hoặc dịch vụ. 

Thể hiện chuyên môn và năng lực 

- Sử dụng một cách tiếp cận thực tế. 

- Chứng minh chuyên môn của bạn bằng 
cách tham khảo hồ sơ năng lực của bạn. 

- Cung cấp logic và lý luận đằng sau các đề 
xuất hoặc kết luận 

Giải quyết nhu cầu về độ tin cậy 

« Trình bày thông tin một cách có phương 
pháp, rõ ràng và hợp lý. 

„ Khuyến khích họ phân tích và tương tác với 
thông tin bạn trình bày. 

« Sử dụng các ví dụ về độ tin cậy từ quá khứ. 


K Điều chỉnh hành vi để tối đa hiệu quả bán hàng 


XS SỊ mERM | SlimCRM.vn - Phần mềm quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ 


Vị trí của mỗi nhân viên bán hàng trên Bản đồ DiSC 
cho họ có thể phù hợp hoặc xung khắc với đặc điểm 
tâm lý các nhóm khách hàng khác nhau. 


Ví dụ: Nhân viên bán hàng có xu hướng theo phong 
cách S có thể tương đối dễ thích nghỉ với những 
khách hàng ưu tiên sự chân thành, đáng tin cậy và 
các mối quan hệ. 


⁄# SlimCRM 


Tuy nhiên, ba vị trí còn có thể khiến sales gặp khó 
khăn nhất khi thích nghỉ với khác hàng thuộc các 
phong cách D, I,. 

Ví dụ: Nhân viên bán hàng theo phong cách S có thể 
khó thích nghi với khách hàng theo phong cách D- 
nhóm người ưu tiên Kết quả, hành động và năng lực, 
bởi vì những điều này với nhân viên bán hàng theo 
phong cách S sẽ ưu tiên thấp nhất. 


h Sơ đồ hướng dẫn tiếp cận khách hàng 


XS S] Im€CRM | SlimCRM.vn - Phần mềm quản lý tốt nhất cho doanh nghiệp nhỏ 


Nhịp độ nhanh 
và thẳng thắn 


Thận trọng và 
trầm ngâm 


BƯỚC 1 


Xem xét khách hàng trọng điểm bạn 
đang tiếp cận thuộc xu hướng nào? 

e _ Nhịp độ nhanh và thẳng thắn 

e _ Thận trọng và trầm ngâm 


(Đánh dấu một nhóm trên hoặc dưới. ) 


Đặtcau Chấp 


hoài 
nghỉ nhiệt 


BƯỚC 2 


Xem xét khách hàng này cũng 
đang theo xu hướng nào ? 

e - Đặt câu hỏi & hoài nghỉ 

e Chấp nhận & Ấm áp 
(Đánh dấu nhóm bên trái hoặc 
bên phải.) 


hỏiva nhận và > 
nồng 


BƯỚC ä 
Kết hợp các xu hướng khách hàng 


để xác định phong cách DiSC của họ 
(Đứnh dấu kiểu khách hàng DiSC.) 


⁄ÿ SlimCRM 


Hệ sinh thái chuyển đổi số Slimsoft 


⁄SŸ SlimCRM 


Tăng năng lực quản trị bán hàng 


VÀ SlimWeb 


Công cụ thiết kế web chuẩn marketing 


Kết nối ngay với chúng tôi 


€<slimemail 


Công cụ tiếp thị email tự động 


Vể, slinADS 


Công cụ tăng số lượng khách hàng 


